6/22/22, 10:38 AM Giáo hội Phật giáo Việt Nam — Wikipedia tiếng Việt 
+ W 
` "Ắ..- 
W-cŠ: 3) \WIKIPEDLA 
13 


N Bách khoa toàn thư mở 


L) 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia 


Giáo hội Phật giáo Việt Nam là tổ chức Phật giáo toàn quô “c của Việt Nam, là đại điện Tăng, Nị, 
Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước, là thành viên các tổ chức Phật giáo Quô c tê“ mà Giáo hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
tham gial và là thành viên của Mặt trận Tổ quô“c Việt Naml5Ì, Giáo hội được thành lập sau Hội Vietnam Buddhist Sangha 
nghị thôˆng nhâ“t Phật giáo Việt Nam tô chức tại chùa Quán Sứ, Hà Nội, được triệu tập bởi Ban #EBIb#t2ufi 

Vận động Thô ng nhâ“t Phật giáo Việt Nam vào ngày 7 tháng 11 năm 1981 nhă `m thôˆng nhâÍt tâˆt 
cả sinh hoạt Phật giáo của tăng ni, phật tử Việt Nam. Quyê`n Pháp chủ của Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam hiện nay là đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng. Ngoài Văn phòng Trung ương Giáo hội đặt tại 
Chùa Quán Sứ thì Văn phòng Thường trực của Giáo hội tại Thành phô“ Hô` Chí Minh đặt tại Thiê`n 
viện Quảng Đức. 


Phương châm của Giáo hội là: Đạo pháp - Dân tộc - Chú nghĩa xã hội trên cơ sở kính ngưỡng, phụng 
hành Giáo pháp, Giới luật Phật chê và tuân thủ Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt 
Nam.LHBI 


Tên gọi Lãnh tụ Đức Phật Thích Ca Mâu 
Ni 
Theo Hiên chương của Giáo hội, danh xưng của giáo hội là Giáo hội Phật giáo Việt Nam, viê't tă t là Pháp Chủ Hội Hòa thượng Thích Trí 
GHPGVN, tên tiê“ng Anh là "Vietnam Buddhist Sangha", viê“t tă t là "VBS".H đồng Chứng Quảng (Quyền Pháp chủ) 
minh 
Đạo ca, Đạo kỳ và Huy hiệu Chủ tịch Hội Hòa thượng Thích Thiện 
——------.ee=cccceeeeeeeeeeeeeee đòng Trị sự Nhơn 
Đạo ca Giáo hội Phật giáo Việt Nam là ca khúc “Phát giáo Việt Nam” của nhạc sĩ Lê Cao Phan. Thành lập 7 tháng 11 năm 1981 
` .z ^* K . SA ` ` x: .z ` * ` ^ ^ ^` zZ Z Trụ sở chính 
Đạo kỳ Giáo hội Phật giáo Việt Nam là cờ Phật giáo 5 màu, được chia thành 6 ô dọc. 5 ô đâ u có các „ Văn phòng l: 
màu theo thứ tự: xanh, vàng, đỏ, tră ng, vàng cam; ô thứ 6 chia thành 5 ô ngang, có 5 màu theo thứ Chùa Quán Sứ, Hà 
tự: xanh, vàng, đỏ, tră ng, vàng cam, biêu trưng cho 5 pháp: Tín, Tâ n, Niệm, Định, Tuệ. Nội 


https://vi.wikipedia.org/wiki/Giáo_hội_Phật_giáo_ Việt Nam 1/20 


6/22/22, 10:38 AM Giáo hội Phật giáo Việt Nam — Wikipedia tiếng Việt 
Huy hiệu của Giáo hội Phật giáo Việt Nam hình tròn, nê n xanh lá cây đậm, ở giữa vòng trong có hoa 
sen màu tră ng tám cánh, phía trong có gương sen o8 hạt màu tră ng, biêu trưng cho Bát Chánh 
đạo; vòng ngoài có vòng chữ Giáo hội Phật giáo Việt Nam màu tră ng.HÌ 


Lịch sử hình thành 


Tổng hội Phật giáo Việt Nam (5/1951) 

Từ ngày 6 đê“n. ngày o tháng 5 năm 1951, dưới nỗ lực của thượng tọa Tô Liên, tổ chức Phật giáo 
thông nhâ t đâ u tiên của Việt Nam được thành lập tại chùa Từ Đàm (Huê ) do hòa thượng Thích 
Tịnh Khiê“t làm Hội chủ. 

Giáo hội Tăng già Toàn quốc (9/1952) 

Thành lập ngày 07/09/1951 có trụ sở tại chùa Quán Sứ (Hà Nội), Hòa thượng Tuệ Tạng (Thích Tâm 
Thị) (188 - 1o5so) là Thượng thủ đâ  u tiên. 

Hội Phật giáo Thống nhất Việt Nam (1958) 


Được thành lập ở miê`n Bă “ec, do sư cụ Thích Trí Độ làm Hội trưởng (1958 - 1979), sau khi ngài viên 
tịch thì Phó Hội trưởng là Hòa thượng Thích Đức Nhuận thay. 


Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất (1964) 


Ở Miê`n Nam Việt Nam, ngày 31 tháng 12 năm 1963, đại diện 11 tông phái và hội Phật giáo Bă  c tông 
và Nam tông đã cùng nhau họp tại chùa Xá Lợi, Sài Gòn, để soạn thảo Hiê“n chương thành lập Giáo 
hội Phật giáo Việt Nam Thôˆng nhâ't. Ngày 4/1/1964, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thô ˆng nhâ ˆt ra 
đời và trở thành cơ quan lãnh đạo sinh hoạt Phật giáo tại miê`n Nam Việt Nam do hòa thượng Thích 
Tịnh Khiê“t (18ot - 1973) là Tăng thô ng.161 


Giáo hội Phật giáo Việt Nam (1981) 


https://vi.wikipedia.org/wiki/Giáo_hội_ Phật_ giáo_ Việt _Nam 


Tổ chức thanh 
niên 

Thành viên 
(1981) 

Ý thức hệ 
Thuộc quốc gia 


Màu sắc chính 
thức 


Khẩu hiệu 


Quốc hội 


„ Văn phòng lÏ: 
Thiền viện Quảng 
Đức, Thành phố Hồ 
Chí Minh 

Gia đình Phật tử Việt 
Nam[1I] 


Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam 


Phật giáo 
5 Việt Nam 


Đạo pháp - Dân tộc - 
Chủ nghĩa xã hội 


4/499 


ị 
Ô 


Đạo kỳ 


Trang web 


„Giáo hội Phật giáo 


Việt Nam (https://ghpg 


vn.vn/) 


„phatgiao.org.vn (http:// 


phatgiao.org.vn) 


2/20 


6/22/22, 10:38 AM Giáo hội Phật giáo Việt Nam — Wikipedia tiếng Việt 
Với mục đích thông nhâ“t các tô chức, hệ phái Phật giáo tại Việt Nam dưới một tô chức duy nhâÍt, cuộc Vận 
động thô ng nhâ ˆt Phật giáo được tiê“n hành. Sự thô ng nhâ ˆt Phật giáo Việt Nam được xây dựng trên nguyên 
tă c: Thô ng nhâ ˆt ý chí và hành động, thô “ng nhâ ˆt lãnh đạo và tô chức; đô `ng thời vẫn tôn trọng và duy trì 
các truyê `n thô ng Hệ phái, cũng như các pháp môn và phương tiện tu hành đúng Chính pháp, Năm 1o8o, 
Ban vận động thô ng nhâˆt Phật giáo Việt Nam ra đời, do Hòa thượng Thích Trí Thủ - Viện trưởng Viện hóa 
đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thông nhâ ˆt làm trưởng ban. 


Năm 1o8l, Đại hội các tổ chức Phật giáo được tổ chức tại chùa Quán Sứ, Hà Nội. Một tổ chức mới ra đời, lâ“y 
tên là Giáo hội Phật giáo Việt Nam, là hợp nhâ Ít của o tổ chứcHH 


„ Hội Phật giáo Thống nhất Việt Nam 

„ Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất 

Giáo hội Phật giáo Cổ truyền Việt Nam 

Giáo hội Tăng già Nguyên thủy Việt Nam 

„ Ban liên lạc Phật giáo Yêu nước Thành phố Hồ Chí Minh 
„m Giáo hội Thiên thai giáo Quán Tông 


Trụ sở Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
m GiáO hội Tăng già Khât sĩ Việt Nam tại chùa Quán Sứ, Hà Nội 

m Hội đoàn kết Sư sãi Yêu nước Tây Nam Bộ 

„ Hội Phật học Nam Việt. 


Đại hội đã thông qua Hiê“n chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đô `ng thời suy tôn, suy cử giáo phẩm lãnh đạo Hội đô`ng Chứng Minh và Hội 
đô ng Trị sự nhiệm kỳ I (1981 - 1o86) bao gô m: 


Pháp chủ là Hòa thượng Thích Đức Nhuận (nguyên Quyền Hội trưởng Hội Phật giáo Thống nhất Việt Nam) 

Đệ nhất Phó pháp chủ kiêm Giám luật là Hòa thượng Thích Đôn Hậu từ tháng 11/1981 cho đến khi ngài từ chức ngày 08/02/1982 (nguyên 

Tăng thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thông nhât) 

„ Chủ tịch Hội đồng Trị sự là Hòa thượng Thích Trí Thủ từ tháng 11/1981 cho đến khi ngài bị nạn năm 1984 (nguyên Viện trưởng Viện Hóa 
đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thông nhất) 

m Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự là Hòa thượng Thích Trí Tịnh (nguyên Phó Viện trưởng Viện Hóa đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất) 


Tôn chỉ, mục đích 


Giáo hội có mục đích hoă ng dương Phật pháp, phát triển Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong nước và ở nước ngoài, tham gia xây dựng, bảo vệ Tổ 
quô ˆc, phục vụ dân tộc, góp phâ`n xây dựng hòa bình, an lạc cho thê“ giới. Giáo hội cam kê “t hoạt động đúng với Giáo pháp, Giáo luật Phật chê 
và Pháp luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 


https://vi.wikipedia.org/wiki/Giáo_hội_Phật_giáo_ Việt Nam 3/20 


6/22/22, 10:38 AM Giáo hội Phật giáo Việt Nam — Wikipedia tiếng Việt 
xế? L4 
TỔ chức 
„ Cấp Trung ương 


“Đại hội Đại biểu Phật giáo Toàn quốc: diễn ra 5 năm 1 lần với sự tham dự của các thành viên Hội đồng Chứng minh, các thành viên Hội 
đồng Trị sự và các đại biểu ban viện trung ương; cũng như các thành viên Ban Trị sự địa phượng và các đại biểu ban viện địa phương 
của toàn quốc. Đây là cơ quan quyền lực nhất của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, có trách nhiệm bầu chọn thành viên và suy tôn chức vụ 
lãnh đạo của Hội đồng Chứng minh và Hội đồng Trị sự. 

„ Hội đồng Chứng Minh: thành viên Hội đồng Chứng minh là các Hòa thượng. Đứng đầu Hội đồng Chứng Minh là Pháp chủ, dưới là các 
Phó Pháp chủ và các Ủy viên khác. 

m Hội đồng Trị sự: thành viên Hội đồng Trị sự là các Hòa thượng, Thượng toạ, Đại đức, Ni trưởng, Ni sư, Sư cô, Cư sĩ. Đứng đầu Hội đồng 
Trị sự là Chủ tịch, dưới là các Phó Chủ tịch và các Trưởng ban. 


„ Cấp Tỉnh và Thành phố trực thuộc trung ương: có Tỉnh hội hoặc Thành hội Phật giáo, lãnh đạo bởi Ban Trị sự Tỉnh hội hoặc Thành hội. 
Đứng đâu là Trưởng ban Trị sự. 


„ Cấp Quận, Huyện, Thị xã và Thành phố trực thuộc tỉnh: có Quận hội, Huyện hội, Thị hội hoặc Thành hội Phật giáo, lãnh đạo bởi Ban Trị sự 
Quận hội, Huyện hội, Thị hội hoặc Thành hội. Đứng đâu là Trưởng ban Trị sự. 
Hiện nay, hoạt động dưới sự chỉ đạo của Giáo hội là khoảng 17.000 cơ sở tôn giáo như các chùa, thiê `n viện, tự viện, tịnh xá, tịnh thâ Ít,..., và trên 
50.OOO Tăng Ni tại tâ“t cả các tỉnh trên toàn quô “e. 


Cấp Trung ương 


Đại hội Đại biểu Phật giáo Toàn quốc 

Đại hội Đại biểu Phật giáo Toàn quô ˆe diễn ra 5 năm 1 lâ`n để bâ`u chọn các thành viên và suy tôn các lãnh đạo Hội đô`ng Chứng minh và Hội 
đô `ng Trị sự. Đại hội cũng bâ`u chọn và suy tôn các thành viên Ban Thường trực tương ứng 7Ì, Vị trí lãnh đạo của Hội đô `ng Chứng minh (là Pháp 
chủ) và Hội đô ng Trị sự (là Chủ tịch) cũng do Đại hội suy tôn. 


Ngoài ra Đại hội cũng là cơ quan quyê `n lực nhâÝt trong vai trò diễn giải đạo pháp và đưa ra các quy định vê` giáo luật. 


Đại hội Đại biểu lâ`n gâ`n đây nhâ“t vào năm 2017 có hơn 1200 đại biểu tham dự. Đại biểu tham dự là thành viên Hội đô`ng Chứng minh, Hội 
đô ng Trị sự và các ban viện trung ương: thành viên Ban Trị sự địa phương và các ban viện địa phương; và các Phật tử tiêu biêu trong cả nước. 


Hội đồng Chứng minh 


https://vi.wikipedia.org/wiki/Giáo_hội_Phật_giáo_ Việt Nam 4I20 


6/22/22, 10:38 AM Giáo hội Phật giáo Việt Nam — Wikipedia tiếng Việt 

Theo Hiê“n chương Giáo hội: Hội đô `ng Chứng minh là cơ quan lãnh đạo tôi cao vê` Đạo pháp và Giới luật của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hội 
đô `ng Chứng minh suy cử Ban Thường trực Hội đô ng Chứng minh để thực thi các chức năng, nhiệm vụ của Hội đô`ng Chứng minh giữa hai kỳ 
Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quô“c; giám sát và chứng minh các hoạt động Phật sự của các câp Giáo hội. Hội đô `ng Chứng minh của Giáo hội 
gô m chư vị Hòa thượng tiêu biểu của Giáo hội Phật giáo Việt Nam; có Ít nhâ ˆt 7o tuổi đời và 5o tuổi đạo; được Ban Thường trực Hội đô `ng Chứng 
minh tiê`n nhiệm giới thiệu và Đại hội Đại biểu toàn quô c Giáo hội Phật giáo Việt Nam suy tôn. Chư vị Hòa thượng được suy tôn vào Hội đô `ng 
Chứng minh thì không tham gia Hội đô `ng Trị sự, ngoại trừ một sô“ trường hợp đặc biệt do Ban Thường trực Hội đô`ng Trị sự đê` nghị. Chư vị 
Hòa thượng thành viên Hội đô `ng Chứng minh tại vị trọn đời, ngoại trừ trường hợp đặc biệt mới phải miễn nhiệm, do quyêˆt định của Hội đô `ng 
Chứng minh với đa sô“ 2/3 thành viên biểu quyêˆt tán thành. Trong thời gian của nhiệm kỳ, nêˆu Đức Pháp chủ khuyê  t vị thì Ban Thường trực 
Hội đô `ng Chứng minh cung thỉnh một trong các vị Phó Pháp chủ đảm nhiệm Quyê `n Pháp chủ và thông báo Hội đô `ng Chứng minh, Hội đô `ng 
Trị sự biê“t để suy cử trong Hội nghị Thường niên gâ`n nhâˆt của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. ĐôÍ¡i với các chức danh khác bị 
khuyêt vị, Ban Thường trực Hội đô `ng Chứng minh suy cử một trong các thành viên Ban thường trực Hội đô `ng Chứng minh kiêm nhiệm cho 
đê“n hê“t nhiệm kỳ. Nhiệm kỳ của Ban Thường trực Hội đô `ng Chứng minh là 5 năm, tương ứng với nhiệm kỳ Đại hội Đại biểu Phật giáo Toàn 
quô ˆc Giáo hội Phật giáo Việt Nam.LH 


Hiện tại Hội đô `ng Chứng minh nhiệm kỳ 2017-2022 có o6 thành viên (đê `u là các Hòa thượng) do Đại hội Đại biểu Phật giáo Toàn quô ˆe suy tôn. 


Ban Thường trực Hội đô`ng Chứng minh nhiệm kỳ 2017-2022 có 27 thành viên cũng do Đại hội Đại biểu Phật giáo Toàn quô“ec suy tôn từ các 
thành viên Hội đô`ng Chứng minh Ì, 


Thành viên và lãnh đạo Ban Thường trực Hội đô `ng Chứng minh bao gô `m Ï8Ì; 


„ Đức Pháp chủ Hội đồng Chứng minh 

„2 Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh 

“ 1 Phó Pháp chủ kiêm Chánh Thư ký Hội đồng Chứng minh 
„ 9 Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh 

„3 Phó Thư ký Hội đồng Chứng minh 

“ 11 Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh 


Ngày 8/7/2oao Hội đô `ng Giám luật thuộc Hội đô `ng Chứng minh GHPGVN được thành lập gô`m: 


m 1 Chủ tịch hội đồng Giám Luật là Đệ Nhất Phó Pháp Chủ Hội đồng Chứng minh 
„6 thành viên thuộc hội đồng giám luật gồm những Trưởng lão Phó Pháp Chủ Hội đồng Chứng minh 
"m 1 vị thư ký 


Hội đồng Trị sự 


https://vi.wikipedia.org/wiki/Giáo_hội_Phật_giáo_ Việt Nam 5/20 


6/22/22, 10:38 AM Giáo hội Phật giáo Việt Nam ~ Wikipedia tiếng Việt 

Theo Hiê“n chương Giáo hội: Hội đô `ng Trị sự là cơ quan điê`u hành, quản lý hành chính cao nhâ ˆt của Giáo hội Phật giáo Việt Nam vê` mọi mặt 
hoạt động giữa hai nhiệm kỳ. Hội đô `ng Trị Sự là cơ quan duy nhâ ˆt giữ quyê`n phát ngôn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, có trách nhiệm vê ` 
nội dung phát ngôn do các cơ quan, cá nhân trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam thực hiện; quản lý hoạt động thông tin truyê `n thông có liên quan 
đêˆn Giáo hội Phật giáo Việt Nam; có trách nhiệm phô ˆi hợp với các cơ quan Nhà nước có thâm quyê `n trong việc xử lý các tổ chức, cá nhân phát 
ngôn, thông tin truyê `n thông có nội dung xuyên tạc, thiê“u chính xác, thiêˆu khách quan liên quan đê“n Giáo hội Phật giáo Việt Nam các câ ˆp và 
các thành viên. Hội đô`ng Trị Sự có nhiệm vụ: Suy cử Ban Thường trực Hội đô `ng Trị sự theo quy định của Hiê“n chương; Â“n định chương trình 
hoạt động hă `ng năm của Giáo hội theo Nghị quyê ˆt của Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quô“e Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Tô chức triển khai 
thực hiện, đôn đô “e, kiểm tra việc thực hiện chương trình hoạt động Phật sự toàn nhiệm kỳ, chương trình hoạt động Phật sự hă`ng năm, chương 
trình chuyên biệt và những sự kiện trọng đại của Giáo hội; Tô chức hướng dẫn, quản lý, điê `u hành, chỉ đạo các mặt công tác của các câ“p Giáo hội 
từ Trung ương đê“n địa phương; ban hành Quy chê“, Nội quy đề cụ thể hóa và thực thi theo các quy định của Hiê“n chương, nhă `m đảm bảo hiệu 
quả hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Được quyê `n phân công, luân chuyển nhân sự tham gia Ban Trị sự trên cơ sở trao đổi với các cơ 
quan Nhà nước có thẩm quyê `n tại địa phương trong trường hợp Ban Trị sự câ'p tinh, thành thiêˆu nhân sự; Quyê t định bồ nhiệm trụ trì các cơ 
sở đo Giáo hội Phật giáo Việt Nam câ'p Trung ương và câˆp tỉnh thành lập, quán lý trên cơ sở tham khảo ý kiê“n với hệ phái, sơn môn (nêˆu có 
liên hệ) và cơ quan có thâm quyê `n; Giới thiệu Tăng Ni, Cư sĩ Phật tử tham gia các cơ quan dân cử, tô chức chính trị - xã hội; Đê` nghị eơ quan Nhà 
nước xử lý đôi với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Giáo hội Phật giáo Việt Nam vi phạm quyê `n và lợi ích hợp pháp chính đáng của cơ sở tự 
viện và thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Kiểm tra, xử lý các vi phạm Giáo luật, Hiê“n chương, Quy chê“, Nội quy và các quy định khác của 
Giáo hội; Phê chuân kê“ hoạch, chương trình hoạt động Phật sự của Ban, Viện Trung ương, Văn phòng Trung ương Giáo hội, các tổ chức cơ sở và 
thành viên trực thuộc Trung ương Giáo hội và Giáo hội Phật giáo Việt Nam câˆp tỉnh; Đê` nghị Ban thường trực Hội đô`ng Chứng minh tâ“n 
phong trước kỳ hạn trong trường hợp đặc biệt câ `n thiê“t đôi với nhân sự bố sung vào các chức vụ bị khuyê“t thuộc thắm quyê `n suy cử của Hội 
đô `ng Trị sự; Tổng hợp ý kiê“n của chư Tăng Ni, Cư sĩ Phật tử thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam để phản ánh đê“n cơ quan có thâm quyê`n 
vê ` chủ trương, chính sách pháp luật liên quan đê“n hoạt động tôn giáo. Thành viên Hội đô `ng Trị sự, gô m chư vị Hòa thượng, Thượng tọa, Ni 
trưởng, Ni sư, quý vị Đại đức Tăng Ni và Cư sĩ Phật tử tiêu biểu có nhiê `u thành tích đóng góp cho Đạo pháp và Dân tộc. Thành viên tham gia Hội 
đô `ng Trị sự không quá 8o tuổi; mỗi thành viên không kiêm nhiệm quá 2 chức danh trong Ban Thường trực Hội đô`ng Trị sự; mỗi chức danh 
không quá 3 nhiệm kỳ.H 


Hiện tại Hội đô `ng Trị sự nhiệm kỳ 2017-2022 có 1oo thành viên (là các Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Ni trưởng, Ni sư và Cư sĩ Phật tử) do Đại 
hội Đại biêu Phật giáo Toàn quô ec suy tôn. Ban Thường trực Hội đô ng Trị sư nhiệm kỳ 2017-2022 có 61 thành viên do Đại hội Đại biêu Phật giáo 
Toàn quô  c suy tôn từ các thành viên Hội đô `ng Trị sự L7Ì. 


Hội đô `ng Trị sự điê`u hành và quản lý Ì9: 


=m Văn phòng Giáo hội 

m Ban Tăng sự Trung ương 

„ Ban Hoằng pháp Trung ương 

= Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương 
„ Ban Nghi lễ Trung ương 


https://vi.wikipedia.org/wiki/Giáo_hội_Phật_giáo_ Việt Nam 6/20 


6/22/22, 10:38 AM Giáo hội Phật giáo Việt Nam — Wikipedia tiếng Việt 
m Ban Văn hóa Trung ương 
„ Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương 
„. Ban Kinh tế Tài chính Trung ương 
„. Ban Thông tin Truyền thông 
m Ban Từ thiện Xã hội Trung ương 
„ Ban Pháp chế Trung ương 
„. Ban Kiểm soát Trung ương 
„ Ban Phật giáo Quốc tế 
„ Các Ban Trị sự cấp Tỉnh và Thành phố trực thuộc trung ương 
=m Các Đại diện Phật giáo Việt Nam tại nước ngoài 
„ Các học viện và viện nghiên cứu Phật giáo 


Thành viên và lãnh đạo Ban Thường trực Hội đô`ng Trị sự bao gô`m l9Ï; 


„ Chủ tịch Hội đồng Trị sự 

„ 2 Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự 

„ 1 Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự 
„ 9 Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự 

„2 Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự 

„39 Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự 

“ 5 Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự 

m 1 Ủy viên Thủ quỹ Hội đồng Trị sự 


Ngoài ra các thành viên Ban Thường trực Hội đô `ng Trị sự cũng kiêm nhiệm vị trí Trưởng ban, Viện trưởng, Chánh Văn phòng và Phó Trưởng ban, 
Phó Viện trưởng của các ban viện trung ương. 

Cấp Tỉnh 

Ban Trị sự câˆp tinh, đứng đâ `u là Trưởng ban Trị sự, do Đại hội Phật giáo câ“p tỉnh suy tôn và được phê chuẩn bởi Hội đô `ng Trị sự. 

Ban Trị sự câ“p tỉnh có trách nhiệm giám sát và chứng minh các hoạt động Phật sự của địa phương. Ban Trị sự sẽ suy cử chư vị Hòa thượng tiêu 


biểu của Phật giáo ở địa phương cho Hội đô `ng Chứng minh. Giúp việc cho Ban Trị sự sẽ có các ban và viện được bôí trí và đặt tên tương tự như ở 
câ p trung ương. 


https://vi.wikipedia.org/wiki/Giáo_hội_Phật_giáo_ Việt Nam 7120 


6/22/22, 10:38 AM Giáo hội Phật giáo Việt Nam — Wikipedia tiếng Việt 


Danh sách các Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh thành: 


https://vi.wikipedia.org/wiki/Giáo_hội_Phật_giáo_ Việt Nam 8/20 


6/22/22, 10:38 AM 


STT 


8 


Đạo hiệu 


HT. Thích Bảo Nghiêm 


HT. Thích Trí Quảng 


HT. Thích Từ Tánh 


HT. Đào Như 
(Laddhapanmno) 


HT. Thích Quảng Tùng 


HT. Thích Quảng Hà 


HT. Thích Thanh Nhiễu 


HT. Thích Gia Quang 


Tỉnh 


TP. Hà Nội 


Hà Tĩnh 


TP. Hồ Chí 
Minh 


TP. Đà 
Năng 


TP. Cần 
Thơ 


TP. Hải 
Phòng 


Lạng Sơn 


Nam Định 


Lào Cai 


Nghệ An 


Hà Giang 


https://vi.wikipedia.org/wiki/Giáo_hội_ Phật_ giáo_ Việt _Nam 


Năm sinh 


1956 


1940 


1955 


1953 


1963 


1952 


1954 


Giáo hội Phật giáo Việt Nam — Wikipedia tiếng Việt 


Trụ trì 


« Chùa Lý Triều Quốc Sư (Hà 
Nội) 

„ Chùa Bà Đá (Hà Nội) 

„ Chùa Bằng (Hà Nội) 

„_ Chùa Kim Long (Hà Nội) 

„Chùa Vạn Phúc (Hà Nội) 


Việt Nam Quốc Tự (TP.HCM) 


„Chùa Dư Hàng (TP. Hải Phòng) 
„ Chùa Tháp Tường Long (Đồ 
Sơn - Hải Phòng) 


„ Chùa Cẩm (Ý Yên - Nam Định) 
„ Chùa Phúc Trọng (TP. Nam 
Định) 


„ Chùa Quán Sứ (Hà Nội) 
„Chùa Bái Đính (Ninh Bình) 
„ Chùa Tam Chúc (Hà Nam) 
«Chùa Kim Cỗ (Hà Nội) 


„Chùa Liên Phái (TP. Hà Nội) 


Chức danh khác 


Phó Chủ Tịch Hội Đồng Trị Sự TW GHPGVN 
Trưởng Ban Hoằng Pháp TW GHPGVN 


Đại biểu Quốc hội nước CHXNCN Việt Nam khóa XIII, XIV, 
xv 


Quyền Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam 

Phó Pháp Chủ kiêm Giám Luật Hội Đồng Chứng Minh 
GHPGVN 

Chủ tịch Hội Đồng Giám luật Hội đồng Chứng minh GHPGVN 
Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM 

Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ. 


Ủy viên HĐTS TW GHPGVN 


Phó Chủ Tịch Hội Đồng Trị Sự TW GHPGVN 
Viện trưởng Học viện Phật giáo Nam tông Khmer 


„Phó Chủ Tịch Hội Đồng Trị Sự TW GHPGVN 
“_ Trưởng Ban Từ thiện Xã hội TW GHPGVN 


Phó Chủ Tịch Hội Đồng Trị Sự TW GHPGVN 


.. Phó Trưởng Ban thường trực Ban Kiểm Soát TW GHPGVN 


Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học tỉnh Nam Định 
Ủy viên UBMTTG tỉnh Nam Định 


Phó Chủ Tịch Thường Trực HĐTS TW GHPGVN 
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tăng sự Trung ương 


Phó Chủ Tịch Hội Đồng Trị Sự TW GHPGVN 
9/20 


6/22/22, 10:38 AM 


10 


11 


12 


13 


14 


HT. Thích Thanh Quyết 


HT. Thích Thanh Duệ 


HT. Thích Đức Thanh 


HT. Thích Thanh Điện 


TT. Thích Thọ Lạc 


TT. Thích Đức Thiện 


Cao Bằng 


Tuyên 
Quang 


Bắc Kạn 
Quảng Ninh 
Sơn La 

Hà Nam 
Yên Bái 
Vĩnh Phúc 
Thừa Thiên 
Huê 


Lào Cai 


Ninh Bình 


Điện Biên 


https://vi.wikipedia.org/wiki/Giáo_hội_ Phật_ giáo Việt _Nam 


1962 


1951 


1943 


1958 


1963 


5/4/1966 


Giáo hội Phật giáo Việt Nam — Wikipedia tiếng Việt 


Chùa Phố Cũ (Cao Bằng) 


Khu di tích Yên Tử (Quảng 
Ninh) 

Chùa Phúc Khánh (Hà Nội) 
Chùa Non Nước (Hà Nội) 


Chùa Báo Quốc (Huế) 


Chùa Duệ Tú 


Chùa Diệc (TP. Vinh - Nghệ 
An) 

Chùa Tu (Nghi Lộc - Nghệ An) 
Chùa Pháp Hoa (TP. HCM) 
Chùa Yên Phú (Hà Nội) 

Chùa Đồng Đắc (Ninh Bình) 
Chùa Bàng Long (Viên Chăn - 
Lào) 

Chùa Đại Tuệ (Nam Đàn - 
Nghệ An) 


Chùa Phật Tích (Bắc Ninh) 
Chùa Phật Tích Trúc Lâm Bản 
Giôc (Cao Bằng) 

Chùa Linh Quang (Điện Biên) 
Chùa Hoằng Phúc (Quảng 
Bình) 


„_ Trưởng Ban Thông tin Truyền thông TW GHPGVN 


s Phó Chủ Tịch Hội Đồng Trị Sự TW GHPG VN 
„Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương 
«_ Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội 


Ủy viên Thường trực HĐTS TW GHPGVN 


Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sư — Chánh Văn phòng 1 TW 
GHPGVN 


Ủy viên Thư ký 
Trưởng ban Văn hóa Trung ương 


Phó Chủ tịch Hội Đồng Trị Sự TW GHPGVN 

Tổng Thư ký HĐTS 

Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Trung ương 

Chủ tịch Ủy ban Phật giáo châu Á vì Hòa bình Việt Nam 
(ABCP) 

Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 
IX 


Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Án Độ 

Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Sri Lanka 

Thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Viện Trần Nhân 
Tông, Đại học Quôc gia Hà Nội 


10/20 


6/22/22, 10:38 AM 


15 
16 
17 
18 


19 


20 
21 
22 
23 


24 


25 
26 
27 
28 
29 


30 


31 


32 
33 
34 


TT. Thích Thanh Phụng 
TT. Thích Thanh Vân 
HT. Thích Thanh Hiện 
TT. Thích Thiện Văn 


TT. Thích Nguyên Thành 


TT. Thích Minh Nghiêm 
TT. Thích Thanh Hòa 
TT. Thích Đức Nguyên 
TT. Thích Tâm Đức 


HT. Thích Tánh Nhiếp 


HT. Thích Thiện Tần 

HT. Thích Thiện Thành 
HT. Thích Hạnh Lạc 

HT. Thích Nguyên Phước 
HT. Thích Đồng Tiến 


***Chức danh Trưởng ban Trị sự GHPG Tỉnh Khánh Hòa hiện vẫn đang đề trông do có HT Thích Ngộ Tánh - nguyên Trưởng ban Trị sự GHPG Tỉnh Khánh Hòa đã 


Bắc Ninh 

Hải Dương 
Hưng Yên 
Bắc Giang 


Thái 
Nguyên 


Phú Thọ 
Thái Bình 
Hòa Bình 
Thanh Hóa 


Quảng Bình 


Quảng Trị 
Quảng Nam 
Quảng Ngãi 
Bình Định 
Phú Yên 


viên tịch vào ngày 5/12/2020*** 


TT. Thích Hạnh Thể 


HT. Thích Minh Nhật 
HT. Thích Quảng Xả 
TT. Thích Từ Vân 


Ninh Thuận 


Bình Thuận 
Kon Tum 


Gia Lai 


https://vi.wikipedia.org/wiki/Giáo_hội_ Phật_ giáo Việt _Nam 


1964 
1968 
1960 
1964 


1968 


1968 
1960 
1973 
09/121970 


21/6/1945 
1943 
1946 
1946 
1945 


1961 


1959 
1946 
1945 


Giáo hội Phật giáo Việt Nam — Wikipedia tiếng Việt 


Chùa Bảo Uyên (TP. Bắc Ninh) 


Chùa Phúc Minh 


Chùa Đại Giác 


Chùa Cam Lộ 


„_ Đại biểu Quốc hội: Khóa XV 
Ủy viên HĐTS TW GHPGVN 
Ủy viên HĐTS TW GHPGVN 
Ủy viên HĐTS TW GHPGVN 
Ủy viên HĐTS TW GHPGVN 


Ủy viên Thường trực HĐTS TW GHPGVN 


Ủy viên Thường trực HĐTS TW GHPGVN 
Ủy viên HĐTS TW GHPGVN 
Ủy viên HĐTS TW GHPGVN 
Ủy viên HĐTS TW GHPGVN 
Ủy viên Thường trực HĐTS TW GHPGVN 


Phó trưởng ban Phật giáo Quốc Tế TW GHPGVN 


Ủy viên HĐTS TW GHPGVN 

Ủy viên HĐTS TW GHPGVN 

Thành viên Hội đồng Chứng minh Trung Ương GHPGVN 
Ủy viên Thường trực HĐTS TW GHPGVN 


„ Ủy viên HĐTS TW GHPGVN 

s_ Ủy viên ban Tăng sự Trung ương 

„_ Ủy viên ban Giáo dục Phật giáo Trung ương 

s_ Hiệu trưởng Trường trung cấp Phật học tỉnh Ninh Thuận 


11/20 


6/22/22, 10:38 AM 


35 
36 
37 


38 


39 


40 


41 


42 


43 


44 


45 


46 
47 
48 


49 


50 
51 


52 


53 
54 


HT. Thích Châu Quang 
TT. Thích Quảng Tuấn 
HT. Thích Thanh Tân 


HT. Thích Thiện Pháp 


HT. Thích Huệ Thông 


HT. Thích Nhật Quang 
HT. Thích Niệm Thới 


HT. Thích Quảng Hiển 


HT. Thích Minh Thiện 
TT. Thích Chơn Minh 


HT. Thích Huệ Minh 


HT. Thích Huệ Tài 
HT. Thích Nhựt Tấn 
HT. Thích Như Tước 


HT. Candasiri(Thạch Sok 
Xane) 


HT. Thích Huệ Đức 
HT. BruhmaThero 
HT. Vini Ya Tha Ro 


(Tăng Nô) 


HT. Thích Huệ Trí 
TT. Thích Huệ Thành 


Đắk Lắk 
Đắk Nông 


Lâm Đồng 


Bình Phước 


Bình Dương 


Đồng Nai 
Tây Ninh 


Bà Rịa - 
Vũng Tàu 


Long An 
Đồng Tháp 


Tiền Giang 


An Giang 
Bến Tre 


Vĩnh Long 
Trà Vinh 

Hậu Giang 
Kiên Giang 


Sóc Trăng 


Bạc Liêu 


Cà Mau 


https://vi.wikipedia.org/wiki/Giáo_hội_ Phật_ giáo Việt _Nam 


1951 
1970 
1957 


1947 


1960 


1943 


1949 


1943 


1945 


1957 


1950 


1947 
1952 
1947 


1950 


1948 
1951 


1942 


1953 
1960 


Giáo hội Phật giáo Việt Nam — Wikipedia tiếng Việt 
Chùa Sắc Tứ Khải Đoan 


Chùa sắc tứ Linh Quang Ủy viên HĐTS TW GHPGVN 


Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS TW GHPGVN 
m Trưởng Ban Tăng Sự TW 


»_ Phó Tổng Thư ký HĐTS 
»_ Chánh Văn phòng 2 TW GHPGVN 


s_ Ủy viên thường trực HĐTS 
„. Trưởng ban Nghi Lễ Trung Ương GHPGVN 


Chùa Phước Thành (An Giang) 
Ủy viên Thường trực HĐTS TW GHPGVN 


Ủy viên Thường trực HĐTS TW GHPGVN 


12/20 


6/22/22, 10:38 AM Giáo hội Phật giáo Việt Nam — Wikipedia tiếng Việt 
Câp Huyện 


= Ban Trị sự cấp huyện, đứng đầu là Trưởng ban Trị sự, do Đại hội Phật giáo cấp huyện suy tôn và được phê chuẩn bởi Ban Trị sự cấp tỉnh. 
Bao gôm các chức danh: 
= Trưởng Ban Trị sự 
= Phó Trưởng Ban Thường trực 
=m Phó Trưởng ban Chuyên trách 
„ Các Trưởng ban chuyên môn tương ứng với các ban chuyên môn của Ban Trị sự cấp tỉnh. 
„ Chánh Thư ký 
„ Phó Thư ký 
„ Thủ qUỹ 
„ Các Ủy viên Thường trực 
„ Các Ủy viên 


Các Trưởng ban chuyên ngành theo yêu câ `u, có thê thành lập một Ban không quá o thành viên, do Thường trực Ban Trị sự quyêˆt định chuẩn y. 


Cấp Xã 
m Không tổ chức cơ sở Giáo hội ở Xã, Phường, Thị trấn....mà coi các cơ sở Chùa, Tự Viện, Niệm Phật đường, Tịnh xá... là cấp hạt nhân cơ 
sở của Giáo hội. 


Lãnh đạo 


Pháp chủ Hội đô `ng Chứng minh là người đại điện cao nhâ“t của Giáo hội Phật giáo Việt Nam vê` mặt giới luật và đạo pháp, thường gọi tă“t là Đức 
Pháp chủ. Từ khi thành lập, đã có ba vị Pháp chủ: 


„ Đệ nhất Pháp chủ là Đại lão Hòa thượng Thích Đức Nhuận (1897 - 1993) tại vị từ năm 1981 đến năm 1993 
„ Đệ nhị Pháp chủ là Đại lão Hòa thượng Thích Tâm Tịch (1915 - 2005) tại vị từ năm 1997 đến năm 2005 

„ Đệ tam Pháp chủ là Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ (1917 - 2021) tại vị từ năm 2007 đến năm 2021 

„ Quyền Pháp chủ hiện nay Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, từ 31/12/2021 


Chủ tịch Hội đô `ng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam là người thay mặt Giáo hội Phật giáo Việt Nam vê` mặt pháp lý Nhà nước trong mô ˆi quan 
hệ của Giáo hội ở trong nước và ở nước ngoài. Từ khi thành lập, đã có ba vị Chủ tịch Hội đô ng Trị sự: 


https://vi.wikipedia.org/wiki/Giáo_hội_Phật_giáo_ Việt Nam 13/20 


6/22/22, 10:38 AM Giáo hội Phật giáo Việt Nam — Wikipedia tiếng Việt 
„ Chủ tịch đầu tiên là Hòa thượng Thích Trí Thủ (1909 - 1984) tại vị từ năm 1981 đến năm 1984 
„ Chủ tịch thứ hai là Hòa thượng Thích Trí Tịnh (1917 - 2014) tại vị từ năm 1984 đến năm 2014 
„ Chủ tịch thứ ba là Hòa thượng Thích Thiện Nhơn (1950 -) tại vị từ năm 2014 đến nay 


Phát ngôn báo chí 


Theo Quy chê” vê` phát ngôn báo chí, thì phát ngôn báo chí của Giáo hội chỉ được coi là phát ngôn chính thức khi Người giữ quyê`n phát ngôn 
hoặc Người phát ngôn lên tiê“ng. Người giữ quyê n phát ngôn bao gô`m: Chủ tịch Hội đô`ng Trị sự (HĐTS), Phó Chủ tịch thường trực HĐTS, 
Trưởng ban Thông tin Truyê `n thông (TTTT). Người phát ngôn của GHPGVN là Phó Trưởng ban Thường trực Ban TTTT GHPGVN được Trưởng 
ban TTTT giao nhiệm vụ bă `ng văn bản. Hình thức phát ngôn bao gô`m: Họp báo thường kỳ và họp báo đột xuâ“t của Người phát ngôn; Họp báo 
của HĐTS do Chủ tịch, Phó Chủ tịch thường trực chủ trì; Họp báo do Ban Thường trực HĐTS phô ¡ hợp với các cơ quan, đơn vị khác đô `ng tổ chức; 
Thông cáo báo chí của Hội đô `ng trị sự, của Ban TTTT; Trả lời phỏng vâˆn của Người giữ quyê n phát, ngôn, Người phát ngôn. Nội dung phát ngôn 
bao gô`m: Quan điểm, lập trường chính thức của GHPGVN vê đạo Phật, vê' GHPGVN và những, vâˆn đê` thuộc phạm vi hoặc liên quan tới hoạt 
động và _ ty của GHPGVN; Tình hình và kê“t quả trong công tác Phật sự của GHPHVN; Các vâˆn đê` khác do Người giữ quyê `n phát ngôn giao 
nhiệm vụ. 19 


Đào tạo 


Các cơ sở đào tạo Tăng ni của Giáo hội mở rộng trên khă'p các miê`n. Hệ thô “ng các trường Trung cÂ“p Phật học được đặt tại các cơ sở của các 
Tỉnh, Thành hội Phật giáo. Trong cả nước có 30 Trường Trung câ p Phật học và o6 cơ sở đào tạo Cao đăng Phật học. 


Câp Đại học được đào tạo tại các Học viện Phật giáo: 


„ Tại miền Bắc: Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, đặt tại chùa Non Nước xã Phủ Linh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. 
„ Tại miền Trung: Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế, đặt tại chùa Hồng Đức phường Thủy Xuân, Tp.Hué, tỉnh Thừa Thiên - Hué. 
„ Tại miền Nam: 


»„ Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh, đặt tại Thiền viện Vạn Hạnh phường 4, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. 
„ Học viện Phật giáo Nam Tông Khmer đặt tại chùa Pothi Somron phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. 


Mục tiêu tô“i thượng nê`n giáo dục Phật giáo Việt Nam cũng là đề giải thoát. Cũng giôˆng như giáo dục thông thường, giáo dục Phật giáo cũng ở 
Việt Nam do Giáo hội phụ trách cũng có nhiệm vụ: Truyê `n thụ kiê“n thức và kinh nghiệm, Giúp con người thích nghỉ với cuộc sô ng, Giúp phát 
triển mọi tiê`m năng nội tại của một con người với tư cách một cá nhân. Bên cạnh đó, để vương tới mục tiêu tôˆ¡ thượng là giải thoát, giáo dục Phật 
giáo Việt Nam chủ trương sử dụng biện pháp buông xả. Tuy nhiên, tùy từng hoàn cảnh, giáo dục Phật giáo Việt Nam còn có một sô“ mục tiêu khác 
như hướng thiện, góp phâ `n xây dựng một xã hội hài hòa, ở đó mọi người đê `u có một nê'p sô ˆng hiê `n thiện, không tranh đoạt, không cướp bóc, 


https://vi.wikipedia.org/wiki/Giáo_hội_Phật_giáo_ Việt Nam 14/20 


6/22/22, 10:38 AM Giáo hội Phật giáo Việt Nam ~ Wikipedia tiếng Việt 
từng bước tiê“n đê“n việc nhận thức được bản châ ˆt của cuộc sôˆng và khi có đủ điê `u kiện thì cũng có thể nhă“m đê“n mục đích giải thoát rô ˆt 
ráo. Giáo dục Phật giáo của Việt Nam hiện nay có những khó khăn riêng do Việt Nam là một quô ec gia thê tục, sự hỗ trợ của Nhà nước gâ n như 
không có mà chủ yê“u đêˆn từ các cá nhân, tổ chức phi nhà nước trong xã hội.LHI 


Chương trình học gô `m hai phâ`n là Nội điển (các kiê“n thức của Nhà Phật) và Ngoại điển (các kiê“n thức khác mang tính thê tục). Hiện nay 
GHPGVN đã có hơn 100 tiêˆn sĩ, thạc sĩ đào tạo trong nước và ngoài nước, phâ `n lớn tham gia giảng dạy tại các HVPG và các lớp Cao đăng. Mục 
tiêu giáo dục trong thời gian tới của GHPGVN sẽ là tiê“p tục hoă `ng dương Phật Pháp, đặc biệt là đô ˆi với giới trẻ, phụ nữ, giới tri thức, doanh 
nhân. Nội dung giảng dạy không chỉ vê` giáo pháp mà có cả những bài dạy gâ `n gũi với cuộc sô“ ng, hướng tới việc ngăn chặn sự băng hoại vê ` đạo 
đức trong các tâ`ng lớp người dân? 


Hệ thống đào tạo 


„ Hệ giáo dục phổ cập, dành cho tất cả mọi người, bao gồm các trung tâm thuyết pháp và giảng dạy giáo lý trên toàn quốc 
=5 Hệ giáo dục sơ cấp, do các vị trụ trì hay Duy-na dạy tại các chùa 
„ Hệ giáo dục trung cấp, dành cho các đối tượng là Tăng Ni sinh có trình độ phổ thông tối thiểu là hết lớp 9/12, hướng đến giới, định, tuệ, giải 


thoát, và giải thoát tri kiến; cung cấp cho Tăng Ni sinh một nền tảng văn, tư, tu; hướng Tăng Ni sinh đến đời sống thanh tịnh và giải thoát cho 
tự thân 

=. Hệ giáo dục Đại học, đào tạo chuyên sâu về Phật học cho những người đã tốt nghiệp cơ bản Phật học và có trình độ thế học tối thiểu là tốt 
nghiệp lớp 12 nhằm cung câp những vị có khả năng trước tác, dịch thuật, giảng dạy, góp phân hoàn bị sứ mạng giáo dục phô cập và cơ bản 
Phật học.Lfl 

„ Hệ bậc sau đại học.!12Ì 


Đóng góp cho xã hội 


Các hoạt động thiện nguyện 


Thực hành giáo lý của nhà Phật vê` tờ bỉ, hý xả, phổ độ chúng sỉnh, giáo hội đã có nhiê `u hoạt động thiện nguyện. Cũng như mọi tôn giáo khác, 
hoạt động thiện nguyện luôn được Phật giáo nói chung và Giáo hội nói riêng đê` cao. Hiện tại, Giáo hội có 5o cơ sở nuôi dưỡng trẻ mô ` côi, người 
già cô đơn, người tàn tật; gâ`n 7o Tuệ Tĩnh đường, hơn 65o phòng chân trị y học dân tộc, 1 phòng khám đa khoa khám, chữa bệnh và phát thuô ˆc 
miễn phí. Hoạt động hỗ trợ đô `ng bào chịu ảnh hưởng của thiên tai cũng là một trong các điểm nhâ“n khi tổng sô“ tiê`n ủng hộ trong suô t 35 
năm từ khi thành lập Giáo hội, Tăng ni và phật tử là hơn 2o.ooo tỷ đô `ng (chưa tính trượt giá theo thời gian và đây là thô ng kê chưa đâ `y đủ)H3l 


https://vi.wikipedia.org/wiki/Giáo_hội_Phật_giáo_ Việt Nam 15/20 


6/22/22, 10:38 AM Giáo hội Phật giáo Việt Nam — Wikipedia tiếng Việt 
Những hoạt động thiện nguyện của Giáo hội, Tăng ni và Phật tử đã góp phâ n chia sẻ gánh nặng vê chi phí bảo trợ xã hội cho các cơ quan nhà 
nước. Hiện tại, Giáo hội cũng đang tô chức đào tạo một sô lượng lương y nhâ t định đê phục vụ yêu cầ u khám, chữa bệnh của người dân. Phục vụ 
nhu câ u chăm sóc người già neo đơn, Giáo hội cũng đã mở hơn 2o cơ sở dưỡng lão. Tuy nhiên sô lượng này còn khiêm tô n, chưa đáp ứng được 
hê ˆt nhu câ `u của xã hội. Đề nâng cao châ“t lượng nguô `n nhân lực cho xã hội, Giáo hội cũng có các cơ sở dạy nghê ` cho thanh niên khó khăn.H4 


Không chỉ thực hiện các hoạt động thiện nguyện ở trong nước, Giáo hội cũng có những hoạt động thiện nguyện ở các nước láng giê“ng. Điê`u này 
không chỉ giúp người dân ở các nước láng giê`ng bớt khó khăn mà còn giúp nhân dân Việt Nam và nước bạn tăng cường hiểu biê t lẫn nhau.H5] 


Đóng góp về văn hóa, khoa học, âm nhạc 


Theo Phó Giáo sư Nguyễn Hữu Sơn (Viện Văn học Việt Nam), trong thê“ kỷ XX, Phật giáo Việt Nam nói chung và Giáo hội nói riêng đã có nhiê`u 
đóng góp vê` mặt văn hóa cho xã hội. các loại kinh sách đã được viê“t bă `ng chữ Quô“e ngữ, được phát hành rộng rãi và không hạn chê“, tiê“ ng 
tụng và giảng kinh của các sư thâ `y đã được thu vào băng, đĩa, phát hành trên internet. Nhờ các tiê“n bộ vê` truyê n thông, giáo lý nhà Phật ngày 
càng thâˆm sâu vào xã hội. Hòa mình cùng sự phát triển của khoa học, mô ˆ¡ quan hệ giữa khoa học- tôn giáo mà ở đây là khoa học-Phật giáo có 
bước phát triển mới với những xu thê“ như "Nhìn Phật giáo qua khoa học”, "Phật giáo - những vâˆn đê` triê“t học", "Sự hợp tác giữa khoa học và 
tôn giáo" và ngay như nhà thiên văn học Trịnh Xuân Thuận cũng ră `ng Phật giáo đã giúp cho khoa học giải thích được việc có tô n tại hay không 
của một Đâˆng Tôi cao khi Phật giáo quan niệm ră `ng sự hoà điệu tuyệt vời của vũ trụ đủ để cho ý thức xuâ“t hiện không hê` là công trình của 
một Đâˆng Tô ˆi cao nào cả, bởi vì nhân vật này không hê` hiện hữu, vật châ't và ý thức đã luôn cộng hữu với nhau từ vô thủy. Bên cạnh đó, các 
công trình Hán-Nôm đã được góp một phâ `n cực kỳ quan trọng của các sư thâ `y và Phật tử, những người đã chủ động sưu tập, hệ thô ng hoá, địch 
thuật và truyê`n bá. Những giá trị nhân văn cao cả, công bă`ng, bă“c ái đã được truyê `n thụ. Vê` kiê“n trúc, hệ thông chùa đã được Giáo hội, 
Tăng ni, Phật tử hê“t sức quan tâm để trùng tu, sửa chữa cũng như lưu giữ những nét đẹp vô ˆn có. Mặc dù Phật giáo không thẻ làm thay các công 
việc thuộc vê` thể chê“ xã hội, sự quản lý hành chính, pháp luật, giáo dục... nhưng hoàn toàn có thể tham gia điê`u chinh khả năng nhận thức, 
khuyê ˆn khích điê`u thiện và ngăn chặn cái ác, lòng tham.H6l 


Vê` mặt giáo dục, do Phật giáo quan niệm giáo dục trí tuệ có tính nê `n tảng nên bên cạnh những công tác thiện nguyện, hoạt động bô `¡ dưỡng 
kiê n thức nhă `m chuyền hóa nội tâm, cải tạo cái xâˆu, bô `¡ dưỡng phát huy cái tô ˆt, trang bị cho mỗi cá nhân những nhận thức có chính kiê“n, 
đức tin chân chính, những phẩm châ ˆt tâm linh, ý chí và đạo đức nhân bản, đề họ làm hành trang tư lương cho đời sô “ng an lạc là một việc không 
thể thiê“u của Giáo hội.LÌ 


Vê` mặt kiê“n trúc, GHPGVN coi kiê“n trúc là một phâ `n của nê`n văn hóa Việt Nam và kiê“n trúc Phật giáo là một phâ`n của kiê“n trúc Việt 
Nam. Phật giáo Việt Nam có nhiê`u tông phái khác nhau nên cũng có kiên trúc khác nhau đẻ thể hiện quan điểm của mỗi tông phái¡.H8i 


Do Phật giáo Việt Nam có xu hướng thê“ tục nên nê`n âm nhạc Việt Nam cũng có những ảnh hưởng từ Phật giáo. Hiện nay, GHPGVN cũng cho 
ră ng âm nhạc Phật giáo là một phâ `n của nét văn hóa tín ngưỡng Việt Nam. Âm nhạc Phật giáo được thẻ hiện qua các bài tụng kinh, các nghỉ lễ 
thực hành tôn gIÁO. Âm nhạc Phật giáo cũng mang âm hưởng của âm nhạc dân gian như đờn ca tài tử, chèo,.. h9] Trong quá trình phát triển và hội 
nhập hiện nay, âm nhạc Phật giáo cũng kê“ thừa những điểm ưu việt trong nhạc lý phương Tây để quá trình diễn xướng được gâ `n gũi với người 


https://vi.wikipedia.org/wiki/Giáo_hội_Phật_giáo_ Việt Nam 16/20 


6/22/22, 10:38 AM Giáo hội Phật giáo Việt Nam — Wikipedia tiếng Việt 
dân hơn. Đại Đức Thích Chân Quang thể nghiệm một lô ˆi tụng mới cho kinh Phật, dựa theo giai điệu của thời đại và tâm tình của lớp trẻ hôm nay, 
cũng là một hướng đi có ý nghĩa, là một đóng góp đáng kể cho âm nhạc mới Phật giáo thời nay.!2°Ì Nhiê`u nghi lễ Phật giáo đã trở thành nguô`n 
cảm hứng sáng tác các tác phẩm nghệ thuật.!2!l 


Đóng góp xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc 


Thực hành giáo lý nhà Phật vê` hài hòa và bình đăng (sự hài hòa và bình đắng giữa người với người và giữa người với đời sô“ng xung quanh), Phật 
giáo nói chung và Giáo hội nói riêng đã tiê “p tục khơi dậy và phát huy tinh thâ `n khoan dung, dân chủ, yêu nước, thương nòi, cùng chung tay xây 
dựng khô ¡ đại đoàn kê“t toàn dân tộc, sự đô `ng thuận xã hội qua phương châm ' 'sô ng tô“t đời, đẹp đạo”. Phật giáo là một tôn giáo hướng dẫn con 
người "biê“t sô ng và bảo vệ sự sô ng”. Trong lịch sử thê“ giới không có sự kiện nào cho thâ ˆy ră`ng người phật tử đã làm điê`u nguy hại đôi với 
tôn giáo khác ở bâ Ít cứ nơi nào trên thê“ giới vì mục đích truyê n bá Phật pháp. Người phật tử không xem sự tô `n tại của các tôn giáo khác, hoặc 
của cộng đô `ng tộc người, văn hóa khác như là một chướng ngại đô ˆi với hạnh phúc và an lạc của bản thân mình, tộc người mình, cộng đô `ng minh 
hay cả tôn giáo mà mình đang theo.l22l 


Hợp tác quốc tế 


Phục vụ công tác hợp tác quô ˆc tê“, Giáo hội có Ban Phật giáo Quô“c tê“, thuộc Hội đô `ng Trị Sự. Giáo hội là thành viên sáng lập Hội Liên hữu 
Phật giáo thê giới từ năm 1950 tại thủ đô Columbo, Srilanka, Hội Phật giáo Châu Á vì Hòa Bình (ABCP), Thành viên sáng lập Liên minh Phật giáo 
ThêÍ giới (Â“n Ðộ), Hội Phật giáo Thê“ giới Truyê `n bá Chánh pháp, Hội Đệ tử Như Lai Tô ˆi thượng (Sri Lanka), Ủy ban Quô“c tê“ Đại lễ Vesak 
Liên Hợp Quô “e (Thái Lan), Ủy ban Đại học và Cao đăng Phật giáo Thê giới tại Thái Lan, Thành viên Hội Sakyadhita Thê“ giới cũng như lãnh đạo 
Hội Phật tử Việt Nam tại Pháp và châu Âu...!23Ì Giáo hội đã có những hoạt động mở rộng mô ˆi quan hệ, liên kêˆt thân hữu, hợp tác trao đổi kinh 
nghiệm tu tập giữa Giáo hội, tăng, ni, phật tử Việt Nam với Giáo hội, các truyê `n thôˆng hệ phái Phật giáo và tăng, ni, phật tử các nước trong khu 
vực ASEAN, châu Á, châu Âu, châu Mỹ và các quô  c gia, vùng lãnh thỏ trên toàn thê“ giới.l24Ì Giáo hội tham gia nhiê`u hội nghị, hội thảo quô c 
tê“ vê` tôn giáo, đóng góp những hoạt động của mình vào thành công chung của các hội nghị. Bên cạnh đó, Giáo hội đã tổ chức thành công Lễ Phật 
đản Liên hợp quô  c (Vesak) các năm 2oo8, 2o14 và 2o1o.Ì25Ì Tham dự Đại lễ có hàng nghìn đại biểu đê“n từ hàng chục vùng quô  c gia, lãnh thổ 
khác nhau. Trong năm 2o11, Giáo hội đã tổ chức thành công Hội nghị Ni giới Phật giáo Thê giới lâ `n thứ 11. 


Bên cạnh đó, hoạt động hợp tác quô “e tê“ vê` đào tạo cũng được GHPGVN chú trọng. GHPGVN đã chủ động tăng cường mở rộng môi quan hệ, 
liên kê ˆt thân hữu, hợp tác trao đổi kinh nghiệm tu tập giữa Giáo hội, tăng, ni, phật tử Việt Nam với Giáo hội, các truyê `n thô “ng hệ phái Phật giáo 
và tăng, ni, Phật tử các nước trong khu vực ASEAN, châu Á, châu Âu, châu Mỹ và các quô“c gia, vùng lãnh thổ trên toàn thê“ giới. Thượng toạ 
Thích Thọ Lạc - Ủy viên Hội đô `ng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Bình cho biê“t, GHPGVN đã đặc biệt chú trọng việc đào tạo 
nguô `n nhân lực bă `ng việc đưa nhiê `u tăng, ni ra nước ngoài học tập nghiên cứu và đào tạo tại: Â“n Độ, Trung Quô“ec, Đài Loan, Myanmar, Nhật 
Bán, Mỹ, Srilanka, Thái Lan,... hàng trăm tăng, ni đã hoàn thành chương trình thạc sĩ và tiê“n sĩ vê` nước đảm đương các công tác Phật sự.L26] 


https://vi.wikipedia.org/wiki/Giáo_hội_Phật_giáo_ Việt Nam 17/20 


6/22/22, 10:38 AM Giáo hội Phật giáo Việt Nam — Wikipedia tiếng Việt 
Năm 2015, Hội thảo quô “e tê“ vê` Phật giáo vùng Mê-kông đã diễn ra tại Thành phô“ Hô` Chí Minh. Hội thảo không chỉ thu hút giới nghiên cứu 
trong Đạo tại các nước vùng sông Mê-công mà có các học giả nghiên cứu Phật giáo nhưng không phải Tăng ni.|27ÌÌ28]129Ì Năm 2013, Hội thảo 
quô  c tê“ vê Phật giáo châu Á và Việt Nam đã diễn ra ở Quảng Ninh.l39] 


Quá trình hợp tác quô  c tê diễn ra ở nhiê`u câ“p khác nhau và ở nhiê`u tông phái khác nhau.31 


Chỉ trích 


Một sô“ người không đô `ng tình với việc nhiê `u chùa tạc tượng chủ tịch Hô` Chí Minh để thờ ngang với chữ Phật.L6 Tuy nhiên, Thượng tọa Thích 
Huệ Đăng cho ră `ng những công lao của chủ tịch Hô` Chí Minh xứng đáng được coi là đại bô` tát: "Người là một uị Đại Bô ` Tát tái sinh, đã nhập 
thê”, từ bỏ mọi uỉnh hoa phú quú, từ bỏ cuộc sô ng yên bình đề dâ “n thân uào con đường mịt mù chông gai, gian khổ, từ đó tìm ra con đường 
giành đóc lập cho dân tóc. Điê `u nàu giô ng Phát Thích Ca Mâu Ni từ bỏ cung uàng điện ngọc, ngai uàng, uợ đẹp con ngoan, đi tu hành tìm ra 
chân lú cứu độ chúng sinh. '13°Ì 


Theo báo BBC Việt ngữ, nhiê`u cán bộ cao câ'p trong chính quyê`n bỏ tiê`n xây chùa với hy vọng được vê` cõi niê“t bàn sau khi chê  t.Ì6Ì Tuy vậy, 
việc xây chùa cũng đề hoă `ng dương Phật pháp và trong lịch sử, đóng góp tiê`n của, đâ“t đai đề xây chùa không chỉ là truyê `n thô ˆng của riêng 
tâ`ng lớp vua chúa, quan lại mà còn của nhiê`u tâ `ng lớp nhân dân. Việc xây chùa, đúc chuông cũng để tạo duyên lành cho kiê“p sau, từng bước 
được giải thoát để tới cõi niêˆt bàn|33Ì. Việc xây chùa cùng là đề tạo ra một nơi thuận tiện cho một đâˆng chân tu hoă`ng dương Phật pháp, giúp 
nhân loại và chúng sinh thoát khả.!34 


Trước những lời chỉ trích, giáo hội Phật giáo Việt Nam thường yên lặng, không phản bác.|35113611371158] 
m VỤ tuyển sinh thạc sĩ Phật học với môn Mác-Lênin 


Có những tranh cãi vê` việc có câ`n thiê“t đưa môn học của chủ nghĩa xã hội vào chương trình thi cử của một cơ sở đào tạo tôn giáo, sau khi 
website của Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phô Hô Chí Minh ngày 19/12/2016 đăng thông báo vê việc tuyên sinh thạc sĩ Phật học khóa 
2 dự kiê n tô chức vào tháng 3/2017: "Ba môn thi gô m: Phật học, Triê t học Phật giáo và Mác-LênIn, Ngoại ngữ (Anh văn hoặc Hoa văn) trình độ 
B," 


Hòa thượng Thích Không Tánh, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Từ thiện Xã hội của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thô“ng nhâ ˆt (GHPGVNTN), cựu trụ trì 
chùa Liên Trì và là một người bâ“t đô`ng chính kiêˆ“n, nói: "Học viện Phật giáo Việt Nam là một tô chức tôn giáo trực thuộc nhà nước thì đương 
nhiên họ phải giảng dạy và thi tuyển môn Mác-Lênin rô `¡.", "Đây là động thái cho thâˆy chính quyê`n muôn nô lệ hóa người của Phật giáo và đào 
tạo v học viên tô ˆt nghiệp Học viện Phật giáo trở thành cán bộ tuyên truyê `n tôn giáo nhă`m đưa môn Mác-Lênin đê ˆn rộng rãi cộng đô `ng Phật 
tử."139 


https://vi.wikipedia.org/wiki/Giáo_hội_Phật_giáo_ Việt Nam 18/20 


6/22/22, 10:38 AM Giáo hội Phật giáo Việt Nam — Wikipedia tiếng Việt 

Đại đức Thích Quang Thạnh, Tổng thư ký Hội đô`ng Điê`u hành Học viện và cũng là người ký thông báo, nói: "Việc đưa môn Mác-Lênin vào kỳ thi 
của Học viện Phật giáo là tư duy tập thê." Theo Giáo sư Phạm Tâ t Dong viê t trong bài báo: “Phát giáo Và Sự nghiệp Giáo dục Và Đào Tạo” 
những tư tưởng từ bị, bác ái, những quan điêm vê dân tộc, vê hòa bình, bình đăng, v.v... của đạo Phật có nhiê u điêm tương đô ng, hòa với tư 


tưởng, đạo đức Hô` Chí Minh, với quan điểm và đường lôi của Đảng và của học thuyêˆt Mác - Lênin. Đạo Phật và cách mạng Xã hội chủ nghĩa có 


cùng chung quan điểm trong việc giải thoát con người khỏi khổ đau.l49] 


Chú thích 


4.A^abcdefghij Toàn văn Hiến chương mới nhát Giáo hội Phật 


giáo Việt Nam (https://phatgiao.org.vn/toan-van-hien-chuong-moi-nh 


at-giao-hoi-phat-giao-viet-nam-d32675.html), Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam 

2. ^ NỌI QUY PHÂN BAN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ (http://giadinhphattu.v 
n/Tu-lieu/NOI-QUY-GIA-DINH-PHAT-TU-1859.html), Gia đình Phật 
tử Việt Nam 

3.^2P “Đạo từ của HT Thích Hiển Pháp”. Bản gốc lưu trữ ngày 22 
tháng 9 năm 2009. Truy cập ngày 11 tháng 9 năm 2009. 

4. ^ hftps://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx2 
ltemID=56425 

5. ^ theo hiến pháp 2013, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là một trong các 
cơ sở chính trị của chính quyên nhân dân 

6.^4 bc 


13. ^ http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/phat-giao-viet-nam-gan- 
bo-dong-hanh-voi-dan-toc-33841 3.html 


14. ^ “Bản sao đã lưu trữ”. Bản gốc lưu trữ ngày 26 tháng 12 năm 
2016. Truy cập ngày 26 tháng 12 năm 2016. 

15. ^ https://vovworld.vn/vi-vn/Nguoi-Viet-muon-phuong/Hoat-dong-tu- 
thien-cua-Giao-hoi-Phat-giao-Viet-Nam-tai-Campuchia/306118.vov 

16. ^ http://thuvienhoasen.org/a14589/phat-giao-viet-nam-va-nhung- 
dong-gop-cho-van-hoa-dan-toc 

17. ^ “Bản sao đã lưu trữ”. Bản gốc lưu trữ ngày 29 tháng 12 năm 
2016. Truy cập ngày 28 tháng 12 năm 2016. 

18. ^ “Bản sao đã lưu trữ”. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 1 năm 2017. 
Truy cập ngày 4 tháng 1 năm 2017. 

19. ^ http:/Awww.phatgiaohue.vn/news.aspx?2 
TieuDelD=35&KenhlD=64&ChuDelD=0&.Tin TuclID=4294 


https:/www.bbc.com/vietnamese/vietnam/2013/09/130909_vn_ phatgiao. haiBataeBoi đã lưu trữ”. Bản gốc lưu trữ ngày 22 tháng 9 năm 2013. 


7. ^ 2P ° https://phatgiao.org.vn/nghi-quyet-dai-hoi-dai-bieu-ghpgvn- 
lan-thu-vi-2007-2012-d10166.html 
8. ^ hfttps://phatgiao.org.vn/danh-sach-thanh-vien-hdcm-ghpgvn- 
nhiem-ky-viii-201 7-2022-d29269.html 
ọ.A^ab https://phatgiao.org.vn/danh-sach-thanh-vien-hoi-dong-tri-su- 
ghpgvn-nhiem-ki-vii-2012-2017-d9584.html 
. ^ “Bản sao đã lưu trữ”. Bản gốc lưu trữ ngày 26 tháng 12 năm 
2016. Truy cập ngày 26 tháng 12 năm 2016. 
11. ^ 2Ð http://thuvienhoasen.org/a16722/nhung-muc-tieu-cua-giao- 
duc-phat-giao-viet-nam-thich-nguyen-thanh 
^ 8 P http:/www.daophatngaynay.com/vn/giao-duc/11989-Giao-duc- 
Phat-giao-Viet-Nam-Lich-su-va-hien-trang.html 


1= 


https://vi.wikipedia.org/wiki/Giáo_hội_ Phật_ giáo_ Việt _Nam 


Truy cập ngày 4 tháng 1 năm 2017. 

21. ^ htfps://gdptvietnam.org/am-nhac-phat-giao-va-am-nhac-dan-toc- 
giao-su-tran-van-khe.gdpt 

22 


http://btgcp.gov.vn/Plus.aspx/vi/News/38/0/245/0/1565/Phat_giao_ Vie 


23. ^ “Bản sao đã lưu trữ”. Bản gốc lưu trữ ngày 27 tháng 12 năm 
2016. Truy cập ngày 4 tháng 1 năm 2017. 


24.^ 


http://btgcp.gov.vn/Plus.aspx/vi/News/38/0/243/0/3089/Hoat_dong_ ho 


25. ^ hftfp://thuvienhoasen.org/p69/1/le-phat-dan-lien-hiep-quoc-vesak 


26. ^ “Bản sao đã lưu trữ”. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 1 năm 2017. 
Truy cập ngày 26 tháng 1 năm 2017. 


19/20 


6/22/22, 10:38 AM 
27. 


28. 


29. 


30. 


j lu 


32. 


^ hftp:/www.phatgiaohue.vn/news.aspx? 
KenhlD=0&ChuDelD=0&.Tin TuclD=4335 

^ http://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/hoi-thao-quoc-te-ve-phat- 
giao-vung-mekong-lon-nhat-tu-truoc-den-nay/202414.html 

^ hftp://dantocmiennui.vn/su-kien-trong-nuoc/hoi-thao-quoc-te-phat- 
giao-vung-mekong-lich-su-va-phat-trien/25358.html 

^ “Bản sao đã lưu trữ”. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 1 năm 2017. 
Truy cập ngày 26 tháng 1 năm 2017. 

^ hftp:/Awww.chuatulam.net/p104a1075/han-quoc-bo-van-hoa-va- 
thien-phai-tao-khe-hop-tac-de-quang-ba-phat-giao 

^ Đại Bồ Tát Hồ Chí Minh (http://petrotimes.vn/dai-bo-tat-ho-chi-min 
h-374196.html), petrotimes, 8.2.2016 


Xem thêm 


Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất 


Liên kết ngoài 


40. 


. ^ “Bản sao đã lưu trữ 


. ^ “Bản sao đã lưu trữ 


Giáo hội Phật giáo Việt Nam — Wikipedia tiếng Việt 


. Bản gốc lưu trữ ngày 27 tháng 12 năm 
2016. Truy cập ngày 27 tháng 12 năm 2016. 

ữ”. Bản gốc lưu trữ ngày 27 tháng 12 năm 
2016. Truy cập ngày 27 tháng 12 năm 2016. 


.- ^ hftp://thuvienhoasen.org/a8351/y-nghia-nhan-nhuc-cua-dao-phat 
. ^ hfttps://giacngo.vn/PrintView.aspx?Language=vi&lD=5AD450 

. ^ http://thuvienhoasen.org/a18426/nhan-nhuc 

.- ^ hffp://thuvienhoasen.org/a9663/chuong-4-loi-cua-nguoi 

Tu, Tuyển sinh thạc sĩ Phật học với môn Mác-Lênin (http://www.bbc.c 


om/vietnamese/vietnam-38326891), www.bbc.com, 19.12.2016 
^ hftp://thuvienhoasen.org/a16668/phat-giao-va-su-nghiep-giao- 
duc-va-dao-tao-pham-tat-dong 


Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần VII - Hà Nội 21-24/11/2012 (https://vov.vn/xa-hoi/be-mac-dai-hoi-phatf-giao-toan-quoc-lan-vii-237209. 


VOV) 


Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam [1] (http://giaohoiphatgiaovietnam.vn/s6/d111/Hien-chuong-GHPGVN-sua-doi-lan-thu-V.html) Lưu 
trữ (https://web.archive.org/web/20161219055242ï/http://giaohoiphatgiaovietnam.vn/s6/d111/Hien-chuong-GHPGVN-sua-doi-lan-thu-V.html) 


2016-12-19 tại Wayback Machine 


Cổng thông tin Phật giáo thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam (hftps://phatgiao.org.vn/) 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam (htfps://www.facebook.com/phatgiao.org.vn) trên Facebook 


Lấy từ “https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Giáo hội _Phật_ giáo_ Việt_Nam&oldid=68746735” 


https://vi.wikipedia.org/wiki/Giáo_hội_ Phật_ giáo Việt _Nam 


20/20 


